NĂM 2023 NÊN ĐẦU TU VÀO LOẠI VÀNG NÀO 
Khi năm 2023 bắt đầu, nhiều người đang quan tâm đến việc đầu tư 
vào vàng như một cách bảo vệ giá trị tài sản trước biến động kinh tế 
tài chính. Tuy nhiên, việc lựa chọn loại vàng phù hợp để đầu tư đòi hỏi 
sự cân nhắc và tìm hiểu kỹ lưỡng. [i[[Dưới đây là một số loại vàng được 
coi là tiềm năng trong năm 2023: 
1. VÀNG MIẾNG: Nhà đầu tư mua vàng với mục đích đầu tư dài hạn 
thì vàng miếng chính là sự lựa chọn phù hợp và tốt nhất, vì vàng 
miếng giúp giữ vững giá trị qua thời gian và tránh được những rủi ro 
từ biến động thị trường. Tuy nhiên, một nhược điểm của vàng miếng 
đó là bọc vàng thường là dạng ép plastic, có thể bong tróc, dẫn tới 
việc mất giá khi bán. Giá vàng miếng cũng cao hơn so với vàng nhẫn. 
2. DẠNG VÀNG THỎI: là loại vàng đảm bảo chất lượng, được giám 
định và xác nhận bởi các tổ chức uy tín trên thế giới. Đồng thời, vàng 
thỏi cũng được coi là tài sản giá trị sử dụng để đảm bảo tính thanh 
khoản, giữ giá trị của các quốc gia và các tổ chức tài chính. Tuy nhiên, 
loại vàng này không quá phổ biến với các nhà đầu tư cá nhân. 
3. DẠNG NHÂN TRƠN: Dạng nhẫn tròn trơn là một trong những loại 
vàng được ưa chuộng nhất để tích trữ tài sản, vì chúng có ưu điểm là 
rất dễ bảo quản, giá rẻ hơn vàng miếng. Đối với dạng vàng này, bạn 
nên mua tại cùng một địa điểm để dễ dàng bán lại, không bị mất giá 
quá nhiều. 
4. VÀNG ONLINE: Vàng online giống như bạn đầu tư chứng khoán, 
bạn sẽ mua tài sản phi thực tế và thực hiện giao dịch mua - bán để 
sinh lời. Có thể tham khảo một số sàn bán vàng online như: VS] Gold, 
Medtrade, CySEC, ASTIC,.... 
Tóm lại, để giải quyết câu hỏi "Nên đầu tư vào loại vàng nào trong 
năm 2023 ?", nhà đầu tư cần tích luỹ kiến thức chuyên sâu về đầu tư 
và thị trường vàng. Điều này giúp bạn tránh những rủi ro lớn và gặt 
hái được lợi nhuận đáng kể. Hãy tìm hiểu thật kĩ để có thể đưa ra 
quyết định đúng đắn nhất nhé. 


NAM 2023NEN  Ý° 
ĐẦU TƯ VÀO LOẠI 
VÀNG NÀO ? 


#hài 


IUƯ - 


| 
\ 


IW 
tự 


( 


